Gà chọi 3 máu là một loại gà chọi được nhiều người yêu thích và săn đón bởi sự 
mạnh mẽ, dũng mãnh cùng với khả năng chiến đấu cao. Tuy nhiên, không phải ai 
cũng hiểu rõ về gà chọi 3 máu này. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về gà chọi 3 máu là gì, cũng như xem 


xét về việc gà chọi 3 máu đá có hay không. 


Gà chọi 3 máu là gì? 


Gà chọi 3 máu là một loại gà lai được tạo ra từ việc phối giống giữa gà chọi nòi (gà 
chọi thuần chủng) với gà lương phượng (gà lai có màu lông đỏ tía). Tỷ lệ máu chọi 


của gà lai này dao động từ 50% đến 75%, tùy thuộc vào cách phối giống. 


Đặc điểm của gà chọi 3 máu 


3imau 


Dưới đây là một số đặc điểm của gà lai chọi 3 máu: 
Ngoại hình 
e_ Thân hình khá to và khoẻ khoắn, chân cao. 
e_ Lông màu đỏ tía nổi bật, ôm sát vào thân. 
e_ Đâu to, mỏ cong, tai hồng, mắt sắc, cựa sắc và dài. 
Tính cách 
e_ Gan dạ và hung hăng trong trận đấu. 
e_ Khôn ngoan và quyết liệt. 
e_ Tự tin và không sợ đối thủ. 
Chất lượng thịt 
e_ Thịt săn và thơm. 
e_ Có nhiều dưỡng chất, phù hợp để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. 
Giá trị 
e_ Giống gà chọi 3 máu được xem là cao cấp và được nhiều sư kê săn lùng. 
e_ Giá bán dao động tùy thuộc vào tuổi và các yếu tố khác, thường từ 500.000 
đến 5.000.000 đồng. 
Xem thêm: 
e  https://sv388a.casa/dang-ky-sv388/ 
e  https://sv388a.casa/quen-mat-khau-sv388/ 


Lợi ích khi nuôi gà chọi 3 máu 


Gà lai chọi 3 máu là một giống gà cao cấp trong giới chọi gà. Sau đây là một số lợi 
ích khi nuôi gà chọi 3 máu: 

e Sức mạnh và tốc độ: Kết hợp 3 dòng máu khác nhau giúp gà cải thiện sức 
mạnh và tốc độ. Chúng chiến đấu tốt hơn và chịu đòn tốt hơn. 

e_ Khỏe mạnh và chống bệnh tốt: Sự kết hợp của nhiều dòng máu tạo ra đa dạng 
trong giống gà, giúp chúng thích nghi tốt với môi trường và có khả năng chống 
chọi thời tiết tốt. 

e Chất lượng thịt: Thịt của gà lai chọi 3 máu được đánh giá là ngon và có nhiều 
dưỡng chất. Có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. 

1 số loại gà 3 máu được ưa chuộng hiện nay 

Trong danh sách các giống gà chọi 3 máu phổ biến tại Việt Nam, có ba giống được 
nuôi nhiều nhất là Gà Ri, Gà Tàu Vàng và Gà Hồ. Dưới đây là một số thông tin vê 
chúng: 

Gà Ri 

Gà Ri là một giống gà chọi 3 máu được ưa chuộng và phổ biến ở nhiều vùng của Việt 
Nam. Đặc điểm của loài gà này là sức mạnh và khả năng chọi tốt, được lai tạo từ sự 


kết hợp của ba dòng máu chính là gà Mỹ, gà Ác, gà tre Việt Nam. Thân hình lớn, lông 


dày mạnh mẽ, đặc biệt là lông cổ đuôi rậm là những đặc điểm nổi bật của Gà Ri, làm 
cho chúng được ưa chuộng trong cộng đồng chơi gà chọi. 

Gà Tàu Vàng 

Gà Tàu Vàng là một loại gà chọi 3 máu phổ biến ở miền Nam Việt Nam. Nguồn gốc 
của giống gà này xuất phát từ Trung Quốc và được lai tạo từ ba dòng máu chính là 
Gà Fowl, Gà Mỹ và Gà Bắc Kinh. 

Gà Tàu Vàng có hình dáng mạnh mẽ, đặc biệt là vòng eo to và chân có lông màu đen 
ở bàn, thịt chắc. Chúng được biết đến với tính cách kiên cường và khả năng chống 
chịu tốt, giúp chúng trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho các trận đấu 
gà chọi. 

Gà Hồ 

Gà Hồ là một giống gà quý có nguồn gốc từ Việt Nam, được tạo ra từ sự kết hợp của 
ba dòng máu chính là Gà Tre, Gà Bến Tre và Gà Mỹ. Loại gà này có hình dáng nhỏ 
gọn, đầu nhỏ, mỏ nhọn và lông mịn, chân cao. Chúng có tính cách nhanh nhẹn và khả 
năng chọi cao, làm cho Gà Hồ trở thành một trong những giống gà chọi 3 máu được 


ưa chuộng trong cộng đồng chơi gà ở Việt Nam. 


Mẹo nuôi gà 3 máu hiệu quả 


ñ nu0öi 
m 


Vệ sinh chuồng trại 


Đảm bảo chuồng trại luôn sạch sẽ, khô ráo để tránh sự phát triển của vi khuẩn gây 
bệnh. Bên cạnh đó, bình máng cho gà ăn cũng cần được vệ sinh thường xuyên để 
tránh nhiễm bệnh qua thức ăn. 

Tiêm phòng theo lịch trình 

Đây là một phần quan trọng của việc nuôi gà 3 máu. Tuân thủ đúng lịch tiêm phòng 
để bảo vệ gà khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Newcastle, hen, hoặc 
coccidiosis. Điều này giúp tăng cường hệ miễn dịch cho gà và giảm thiểu nguy cơ 
mắc các bệnh truyền nhiễm. 

Cung cấp thức ăn 

Cung cấp một chế độ ăn đa dạng và cân đối cho gà. Thức ăn chính nên bao gôm các 
loại ngũ cốc như thóc, lúa, các loại đậu. Thức ăn phụ có thể là cỏ khô, rau xanh, hoặc 
thức ăn động vật như côn trùng, sâu, dế, thịt bò, trứng,.... Bổ sung chất tanh như 
canxi và khoáng chất cũng rất quan trọng để chúng phát triển xương và lông khỏe 
mạnh. 

Tổng kết 

Trên đây SV388 đã tổng hợp những thông tin chỉ tiết về gà chọi 3 máu, từ đặc điểm 
nhận dạng, lợi ích cho đến các giống phổ biến và kỹ thuật nuôi. Hy vọng rằng bài viết 
sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại gà này và có thêm kiến thức khi quyết định nuôi gà 


chọi 3 máu. Chúc bạn thành công trong việc chăm sóc và nuôi gà chọi! 


